Đọc Thơ Trần Văn Sơn: 
Thâp Thoáng Vài Nụ Hoa. 
Nguyễn Mạnh Trinh 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Đọc Thơ Trần Văn Sơn: Thấp Thoáng Vài Nụ Hoa. 











Nguyễn Mạnh Trinh 


Đọc Thơ Trần Văn Sơn: 
Thấp Thoáng Vài Nụ Hoa. 


Đọc những trang thơ Thấp Thoáng Vài Nụ Hoa, tôi thấy 
bàng bạc trong từng cảm nghĩ. Thấp thoáng ở đâu đó, 
những sợi mưa quê nhà, mưa Sài Gòn , mưa cao nguyên thủ 
thỉ. Thấp thoáng ở đâu đó , những khuôn mặt bằng hữu thân 
quen , nhắc lại một thời đã viết và đã sống. Và , thấp thoáng 
ở đâu đó , những tình cảm của người lính năm xưa, người tù 
thuở nào và người lưu lạc bây giờ. Thấp thoáng ở đâu đó , 
những mơ ước ngày xưa và những chán chường nhọc nhẳn 
trước mặt. Thấp thoáng và thấp thoáng , những cảm giác 
chia sẻ với thơ, tận tuyệt với thơ.. Ở những trang thơ, tôi 
bỗng thành người trân trọng quá khứ. Và ở Trần Văn Sơn, 
một thi sĩ mà tôi chưa từng gặp, tôi như đã hàn huyện với từ 
thuở nào , qua những vần lục bát , những câu bảy chữ, tám 
chữ... 

Tôi đọc những dòng cảm khái đầu tiên của bài thơ mà nhan 
đề chung cho cả tập thơ: 

Thấp thoáng vài nụ hoa. 

Dấu không cửa không nhà 

Vẫn an nhiên mà sống 

Dấu không rượu không trà 

Vẫn hằng đêm nuôi mông 

Một ngày . Một ngày qua 

Khốn khó vây quanh ta 

Cháo rau ngày hai bữa 


Chưa đủ ấm thịt da 

Ngày thẫn thờ với bóng 
Bóng quanh quẩn bên ta 
Đêm thẫn thờ đối bóng 
Bóng nhìn ta nghẹn ngào 
Mông có khi là thực 
Nhưng thực phải thế nào 
Ngày. Ngày qua- còn đó 
Tia nắng chưa rọi vào 
Sáng nay trời thật đẹp 
Hoa ngào ngạt quanh nhà. 
Vườn ai vừa mở cửa 
Thấp thoáng vài nụ hoa. 


Vâng, dù đời cô đơn u tịch, dù ngày tháng qua trtong đói 
nghèo, vẫn thấp thoáng vài nụ hoa, trời vẫn đẹp . Thơ buồn 
nhưng lạc quan vui. Dù là nỗi vui thấp thoáng. 

Tôi yêu những cơn mưa nhiệt đới Việt Nam nên cũng thích 
những câu thơ của mưa Sài Gòn và mưa cao nguyên của thi 
sĩ họ Trần . Những câu lục bát của âm hưởng thanh xuân 
ngày nào, của những tình tự ngày xưa. Mưa ở nơi chốn này ở 
Cali hiếm hoi lại càng làm nhớ thêm những cơn mưa giữa 
trưa bất chợt của Sài Gòn hay những đêm mưa dầm của phố 
núi Pleiku. Tự nhiên , dù đang ngồi trong phòng ấm cúng 
nhưng hình như có giọt mưa nào rơi rớt đâu đây, và thấy 
lạnh lạnh trong lòng. Những cơn mưa nào trong trí nhớ để 
dong tay dắt tôi về một nơi chốn ngày nào. 

Rơi hoài phố vắng người thưa 


Rơi trong chăn chiếu giọt mưa đầu mùa 

Rơi tôi hạnh phúc ngày xưa 

Phất phơ sợi tóc buổi trưa mưa dầm 

Bay mưa sầu khắp trăm năm 

Đèn lu bấc lạnh mưa đầm đìa rơi 

Tôi ôm mưa ngủ ngoài trời 

mưa tôi che kín bóng đời buồn tênh. 

Ở Sài Gòn, là những tình cảm mang theo, là giọt mưa và 
giọt hồn cùng rơi, là tâm tình cứ mãi vấn vương như trời thủ 
đô chợt mưa chợt nắng : 

.. Mịt mù ngày cũng như đêm 

thèm hôn chút nắng êm đềm buổi trưa 

giận trời sao cứ mưa mưa 

bóng ai thấp thoáng cuối mùa mưa rơi 

Sài Gòn thương quá người ơi 

Giọt mưa và giọt hồn tôi rơi đều... 


Hay là những cơn mưa phố núi. Những cơn mưa dội vang 
trong tiềm thức, những mịt mù mưa bay.Mưa như nước mắt 
của thiên thu vọng về , của giọt lệ người tình trôi đi. Thơ của 
tròi đất cùng chung một nỗi buồn mà người thơ gửi gấm: 

Xe lăn qua đó sấm rền 

Ngồi đây ngó phố gọi tên một lòng 

Mưa hoài ngỡ đã sang đông 

Áo dài xanh ngỡ màu hồng thiên thu 

Ra sông ngó núi mịt mù 

Mưa rơi hay giọt phù du vô cùng 

Xưa trôi mấy nẻo thủy chung 


Nay trông mưa uống rượu mừng mưa rơi. 


Bài thơ viết lúc chiến tranh, khi nghe tin người bạn thân Tô 
Đình Sự qua đời. Thơ trong một cơn say , nghĩ về cuộc đời, 
và trong nỗi xít xa của người vừa chợt nhận ra một ohần gốc 
rễ của mình, một kẻ lữ hành xa lạ mộng du trong những ảo 
tượng thời thế.Thơ viết cho Tô Đình Sự nhưng như để tâm sự 
với thế hệ chúng ta, những người đang lâm lũi trong chiến 
tranh. Bài thơ Ôm Một Mặt Trời Say: 

".Rượu hãy uống ly này mời Tô Đình Sự 

Mày về đây cùng cạn một chung đầy 

Có gì đâu ba vạn sáu nghìn ngày 

Chuyện nhân thế như trò chơi trẻ nhỏ 

Mày nằm xuống thảnh thơi cùng cây cỏ 

Tao về đây như đã chết lâu rồi 

Sống ở dương gian giọt lệ đầy vơi 

Chết về âm phủ cười vui hể hả 

Bao nhiêu chuyện bao nhiêu người vồn vã 

Bao nhiêu thằng hề bao nhiêu kẻ ngô nghê 

Bao nhiêu người như lá của mùa thu 

Điên rôi tỉnh, tỉnh rồi điên cũng thế 

Đời chán vạn thằng nửa người nửa ngợm 

Bán bạn bè mua chuộc miếng đỉnh chung 

Riêng mình ta mới thật sự anh hùng 

Ai nào biết ta điên hay ta tỉnh 

Dù ta tỉnh cũng giả đò điên tỉnh 

Dù ta điên cũng bày vẽ tỉnh điên... " 


Ngày ra tù, từ địa ngục trở về, thi sĩ đã nói với con những 
điều tâm đắc nhất . và cũng là chính tự nhủ với mình" làm 
sao để thật sự là người: 

".,.thời trai trẻ ba mơ làm khanh tướng 

Mê văn chương và mê cả kiếm cung 

Khi thất bại quay về ba chợt tỉnh 

Rằng mẹ con là tia sáng cuối cùng 

Đó là lúc các con ngôi đọc sách 

Hay ôn bài hoặc kể chuyện Quang Trung 

Ba nhìn thấy tuổi thơ ba trong đó 

Ký niệm nào cũng đẹp phải không con 

Ba không trách các con mê văn nghệ 

Cũng không khuyên nên học cách ở đời 

Ba chỉ dặn một điều duy nhất 

Là làm sao phải thật sự là người!" 


Bây giờ, làm thơ trên bàn máy may, bằng lòng với sự hy 
sinh của mình cho vợ cho con.Thơ của mắc míu áo cơm, 
của sinh kế đẩy đưa, để suy tư theo từng mũi kim sợi chỉ.Đó 
là lúc nhìn lại mình, để thấy rằng cuộc đời ấy không chỉ là 
nặng nợ áo cơm mà còn có niềm vui của một đời tìm trong 
công việc khiêm nhường một ý nghĩa nhân sinh 

" Qua Mỹ chín năm 

May vá nuôi con ăn học 

Bạn đôi lần đến thăm 

Tĩnh thần chén trà chung rượu 

Thơ văn vất vào sọt rác 

Chán đời ngâm bài cổ thi 


Nhịp chân nghe chừng khúc nhạc 
Tìm đâu tiếng sáo Trương Chi 
Chín năm còng lưng đạp máy 
Mắt mờ gối mỏi chân run 

Mày mò đường kim mỗi chỉ 

Giật mình lá rụng đầy sân 
Thương vợ ngày càng còm cỏi 
Thân tàn nặng nợ áo cơm 

Chín năm hít toàn bụi vải 

Nhìn quanh bốn bức tường trơn 
Nhà vắng đâu cần điện thoại 

Trí âm còn một tấm lòng 

Chỉ lo tuổi già sức yếu 

Quên dần cái khó cái không 

Vui buồn bên ta có vợ 

Có hoa có đất có trời 

Trăn năm một ngày rất vội 
Chung đầu ngắm bóng trăng trôi. ” 


Đọc thơ Trần Văn Sơn, như nhìn ngắm lại một chân dung của 
một người bình thường trong thế hệ chúng ta. Đi lính , đi tù , 
đi Mỹ, những cái đi ấy hình như hầu hết chúng ta đều có 
chung . Những cái đi khởi từ một cuộc chiến tranh tàn khốc. 
Trải qua những nhọc nhăn bi thương , có lúc cũng hào sảng 
luận anh hùng , cũng có lúc giở tỉnh giở điên trong cơn say 
ngậm ngùi nhìn thế sự, thơ như những phác họa của một 
thực tế mà bất cứ ai cũng có lúc trải qua. Thành ra, thơ lại là 
những chia sẻ của những người hiện giờ đang sống đời lưu 


lạc , đang hụt hơi với chuyện cơm áo xứ người. Có mấy ai 
bằng lòng với hiện tại , với những gì mình đã có trong tay. 
Nhưng rồi cũng phải nhận ra một điều. Cuộc đời dù ở đâu và 
bất cứ ở nơi chốn nào, cũng cần một tấm lòng. Trong thơ 
Thấp Thoáng Vài Nụ Hoa, quả tôi đã thấp thoáng thấy mình 
của đám đông trong thế hệ ấy. Làm thơ, có phải là để trung 
thực và sòng phẳng với đời, để có lúc còn một chút nắng vui 
tươi, của một vài sợi mây mơ mộng. Qua bao nhiêu ngã 
đường đã vượt, trải bấy nhiêu cay đắng ở đời, thì có lúc, 
thơ đã làm gậy chống để giúp đỡ đôi chân trèo lên dốc đứng 
nhân sinh muôn đời chập chùng trước mặt... 


NMT 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: phanbathuyduong 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 9 tháng 5 năm 2009 


